SciComm - UKRI công bô chính sách xuât bản mở 


1of2 


2us, lSI, Nafosted 


UKRI công bố chính sách xuất bản mở 


& sciencevietnam R SciComm 


@ August 07, 2021 


htfps://sc.sshpa.com/post/5739 


SSHPA (07-08-2021) — Theo Nature đưa tin [1], kể từ tháng 4-2022, tất cả các bài 
báo khoa học được tài trợ bởi cơ quan tài trợ khoa học quốc gia Anh— UK Research 
and Innovation hay UKRI—sẽ phải xuất bản mở ngay lập tức. Các bài báo này sẽ 
phải xuất bản mở hoàn toàn (gold OA), hoặc trong trường hợp tạp chí không có 
chính sách đó thì tác giả sẽ được phép đăng tải bản thảo lên mạng (green OA). Các 
bài báo này cũng phải có các loại giấy phép tự do để người đọc được quyền tái sử 
dụng và tái đăng tải. Đáng chú ý, kể từ năm 2024, các loại sách và sách chuyên khảo 
cũng sẽ phải đăng tải mở trong vòng 12 tháng kể từ khi xuất bản. 





$S<ience and 
Technology 
Facilities Ceunell 








Arts and 
Humanities 
Research Council 





Engineeriag and 
Physical Science+s 
Research Ceuncil 


Biotechnology and Economic Research 
Biological $ciences and Social England 
Research Council Research Councf 

UK Research 

and lnnovation Ẹ 
Natural Innovate Medical 
Environenent UK Research 
Research Couneil Couneil 


Nguồn: ResearchProfessional News 


Hiện tại, vấn đề duy nhất mà UKRI sẽ cần tham khảo thêm để đưa ra quyết định 
cuối cùng là vấn đề chỉ trả kinh phí cho các tạp chí lai (hybrid journals) nhưng chưa 
đạt được thỏa thuận chuyển đổi với các thư viện, trường đại học. 


Hiện nay, dự kiến mỗi năm UKRI sẽ hỗ trợ tới 46.7 triệu Bảng Anh để giúp thúc đẩy 
chính sách khoa học mở. Đây là các bước đi quan trọng để đảm bảo giá trị khoa học 
và khoa học mở [2,3]. 


Tài liệu tham khảo: 


[1] Noorden, R. V. (2021). Major UK science funder unveils strict open-access policy. 
Noature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02148-8 


[2] Vuong QH (2017). Open data, open review and open dialogue in making social 
sciences plausible. Nature: Scienttfic Data Updates. URL: http://blogs.nature.com 
/scientificdata/2017/12/12/authors-corner-open-data-open-review-and-open- 
dialogue-in-making-social-sciences-plausible/. 


[3] Vuong QH. (2018). The (ir)rational consideration of the cost of science In 
transition economies. Nature Human Behaviour 2(1): 5. 


8/7/2021, 9:55 PM 


SciComm - UKRI công bô chính sách xuât bản mở htfps://sc.sshpa.com/post/5739 
@ Last modified: 8/7/20214:441PM_ <@>Views:0 E0 vo 


Bài liên quan: 
® Voọc chà vá chân nâu - Một trong những loài khỉ đẹp nhất thế giới 
® Tại sao biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 lại lan nhanh? 
® Lấy trứng chọi đá: Liệu tạp chí khoa học có bị thay thế bởi preprint? 
® Emerald và F1000 lập nền tảng khoa học mở cho ngành khoa học xã hội 


® Thỏa thuận Open Access đầu tiên của hệ thống xuất bản Nature 


Ý kiến bạn đọc (0): 


Comment 


€iINollelafNIt-is 


© 2018 - 2021 EASE Vietnam SciComm System. All rights reserved. Powered by Vuong & Associates. 
Built to serve the social sciences and humanities. 


2of2 8/7/2021, 9:55 PM 


